Thi trudng tin chi carbon: Hiéu qua thy té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


Thi trwo@ng tin chi carbon: Hiéu qua thuc té dén 
dau? 


Nguyén Minh Hoang/Dai hoc Phenikaa_ 16/08/2024 07:11 


Sau gan 30 nam di vao van hanh, thi tru6ng tin chi carbon da thé hién nhiéu diém bat hgp ly 
va xa rdi thuc té cua no trong céng cuéc chéng bién déi khi hau 


Nhifng théng ké gay that vong 


Thi truéng tin chi carbon tu nguyén la mét co ché quen tén, da dugc trién khai réng rai trén thé gidi 
vdi muc tiéu giam lung phat thai khi nha kinh (GHG). Thi trudng nay hoat déng bang cach dat ra gidi 
han vé lung phat thai cho cdc céng ty va cho phép ho mua ban ‘tin chi carbon’ tuong ting vdi mdi tan 
phat thai dudc loai bo. Nhifng giao dich nay dudc thiét ké vdi hy vong tao ra mét co ché tu diéu chinh 
dé can bang lugng carbon trong khi quyén bang cach giam hoac loai bd CO2 (hoac cac khi nha kinh 
khac) 6 mét dia di€m nham bt dap cho lugng phat thai dugc tao ra 6 noi khac. 


Thi trudng tin chi carbon la mét vi du co ban cua Idi tu duy kinh té tan cd dién, cho rang cdc hoat 
dong kinh té nhu san xuat va tiéu dung gay ra tac dong tiéu cuc dén mdi trudng, nhung nhifng chi phi 
nay thuéng khéng dudc cdc bén gay ra ganh chiu, dan dén mét dang thc that bai thi trudng. Vi thé, 
khi nhitng ngoai tac tuong tu (cdc van dé bién déi khi hau hay suy thodi mdi truéng v.v) duc tich hop 
vao hé théng kinh té, thi truéng dudc ky vong sé cai thién nang luc va hiéu qua phan b6é ngudn luc 
cing nhu nhan luc trong x& hdi mdt cach tdi uu dé giai quyét cdc van dé mdi trudng [1]. 


Ngoai ra, thi trudng tin chi carbon citing dudc mong doi sé tao co hdi kinh doanh cho doanh nghiép va 
sinh ké cho ngudi dan dia phudng théng qua cac hoat dong bao vé rting va cac hé sinh thai giup cd 
lap carbon. Chinh vi thé, co ché nay dugc cac chinh phu, t6 chuc, va tap doan - gdm cac cong ty dau 
khi, hang hang khéng, thudng hiéu thu’c an nhanh, hang thdi trang, coéng ty cong nghé, phong trung 
bay nghé thuat va cdc truéng dai hoc - 4p dung nhu mét phuong phap dé tuyén b6 né luc trung hoa 
luong phat thai GHG cua ho. 


1 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi trong tin chi carbon: Hiéu qua thy té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


Tuy nhién, trén thuc té, téng ludng phat thai carbon toan cau da lién tuc tang ké ttr khi Nghi dinh thu 
Kyoto dudc théng qua vao nam 1997 - day citing la thdi diém cac thi trudéng carbon tuan tht: quéc té 
bat dau xuat hién. Vao thang 6/2024, Co quan Quan tri Khi quyén va Dai duong Quéc gia (NOAA) MY 
cong bd, néng dé CO2 toan cau da dat 421 ppm, tang 50% so vdi thdi ky ti€n cong nghiép va la murc 
cao nhat trong hang triéu nam [2]. Diéu nay cho thay cac thi trudng tin chi carbon tu nguyén khéng 
phai la co ché phu hap dé gitp giam phat thai GHG va bién déi khi hau. 


Cac nghién ctru va bao cao gan day déu cho thay phan I6n cac du an dudc hia hen bu dap carbon déu 
khéng giup giam phat thai GHG. Mdt cudc diéu tra bdi The Guardian va cac nha nghién cutu ttr 
Corporate Accountability, m6dt t6 chic phi Idi nhuan gidm sat cdc tap doan xuyén quéc gia, cho thay 
gan nhu tat ca 50 du an bu dap phat thai hang dau thé gidi (dua trén sé lugng tin chi da ban ké tr khi 
bat dau) déu khéng giup giam GHG. Nhitng du an hang dau nay dugc trich xuat tt’ co sé di liéu chtra 
25.000 du an bu dap carbon 6 150 quéc gia cua AlliedOffsets va chung rat da dang, gdm bao vé rting, 
dap thuy dién, trang trai nang ludng mat trdi va gid, xu ly chat thai, va cac chung trinh thiét bi gia 
dung than thién hon vdi mdi trudng [3]. 


Mot cudc diéu tra kéo dai chin thang khac cua The Guardian, tuan bao Die Zeit cua Duc va 
SourceMaterial, mét t6 chufc bao chi diéu tra phi Idi nhudn, cling cho thay hon 90% tin chi carbon ttr 
rung mua nhiét ddi dudc cung cap bdi Verra khéng co Iai ich gi cho khi hau nhung da dudc ban cho 
hang chuc céng ty va t6 chic Idn trén khap thé gidi (nhu Gucci, Salesforce, BHP, Shell, easyJet, Leon, 
ban nhac Pearl Jam, v.v.). 


Verra la t6 chifc xac nhan tin chi carbon tu nguyén Ién nhat thé gidi, chiu trach nhi€ém phé duyét 75% 
sé tin chi bU dap carbon tu nguyén trén toan cau va quan ly mét sé tiéu chuan cho viéc giam bién doi 
khi hau toan cau, nhu Verified Carbon Standard (VCS) - tiéu chuan d@ phat hanh hon 1 ty tin chi 
carbon. 


Ngay sau khi cac nghién ctru khoa hoc va bao cao chi ra su khéng dang tin cay cua cac du an bu dap 
carbon, gia tri thi trudng cua tin chi carbon da giam manh. Theo nghién ctfu cua Ecosystem 
Marketplace, gia tri thi trudéng tin chi carbon toan cau da giam dang ké, ttr 1,9 ty USD nam 2022 
xudng con 723 tridu USD vao nam 2023, tudng dudng giam 61% [4]. 


Nhifng diéu bat hgp ly va xa rdi thuc té 

Khi cac chic nang sinh thai d& ducc tich hop vao hé thong kinh té thi trudng, nd co thé dan dén mét 
sO nhan thuc va danh gia sai léch cua chinh phu, doanh nghiép va cac co quan lién quan vé viéc cac 
chufc nang sinh thai cd thé dudc kiém soat théng qua hé théng tién té, va rang thién nhién bi tan pha 


cé thé dudc phuc héi bang cach sv dung Idi nhuan tai chinh dé tai dau tu vao cac du an bu dap. 


Théng qua qua trinh dinh gia va thudng mai hda chtfc nang sinh thai (nhu co lap carbon), cac nha 


2 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi truong tin chi carbon: Hiéu qua thu té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


hoach dinh chinh sach, doanh nghiép va co quan quan ly mdi trudng cé thé st’ dung phan tich chi phi- 
loi ich dudi dang gia tri tién té dé dua ra cdc quyét dinh “t6i uu”. “T6i uu” 6 day dudc hiéu la phudng 
an kha thi nhat vé mat kinh té, tufc la phuong an cé thé mang lai déng gop rong tich cuc cho x4 héi 
I6n nhat, sau khi da tinh dén tat ca cac chi phi va Idi ich [5]. Tuy nhién, do tinh chu quan va gidi han 
vé ky thuat cua qua trinh dinh gia cac chtfc nang sinh thai, cac théng tin va khuyén nghi dua trén 
phan tich chi phi-loi ich thudng trd nén phi ly va bo qua phan Idn nhifng yéu td bat dinh xay ra trong 
thuc té, dac biét khi Trai dat dang dttng trudc ngudng diém tdi han khi hau (climate tipping points) va 
cac ranh gidi an toan cua hanh tinh (planetary boundaries). 


Dé chic nang sinh thai cé lap carbon dat hiéu qua, cac hé sinh thai déu can rat nhiéu thdi gian va diéu 
kién dé tich IGy. Theo mét nghién ctru phan tich cdc ban ghi cé sinh thai trong su6t 20.000 nam qua, 
dé phuc héi 95% trang thai ban dau cua mot khu rtfng nhiét ddi sau khi bi tan pha phai mat hon 200 
nam [6]. Két qua nay cho thay viéc khdi phuc kha nang cé6 lap carbon théng qua tai trong rting doi hoi 
rat nhiéu thdi gian va can co cam két lién tuc tt nhitng ngudi tham gia trong mdt thdi gian dai, it nhat 


la vai thap ky mdi thay dudc hiéu qua [7]. 


: i Me Sate 
Su xa rdi thuc té cua cach tiép can chéng bién déi khi hau théng qua thi truéng tin chi carbon dudc 


ae 
thé hién 6 su tach rdi gitfa bién doi khi héu va mat da dang sinh hoc. Anh minh hoa: thehill.com 
Su xa rdi thuc té cla cach tiép can chong bién ddi khi hau théng qua thi trudng tin chi carbon con 


dudc thé hién 6 su tach rdi giffa bién déi khi hau va mat da dang sinh hoc. Bién déi khi hau va mat da 
dang sinh hoc vén di la hai van dé lién quan mat thiét va tac déng lan nhau trong hé sinh thai. Nhiét 


3 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi truong tin chi carbon: Hiéu qua thu té dén dau? https://khoahocphattrien. vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


dé toan cau tang cao cé thé gay ra thiét hai nghiém trong cho nhiéu hé sinh thai (vi du ran san hd, 
ring ngap man, co bién va cac hé sinh thai dat ngap nuéc khac) va lam thay ddi hdéa hoc dai dudng 
(vi du axit hda, thiéu oxy va vung chét), tu’ dé lam tram trong thém tinh trang mat da dang sinh hoc 
do con nguéi gay ra. Trong khi dé, su suy giam da dang sinh hoc cé thé lam giam kha nang chong 
chiu va phuc héi cua hé sinh thai (ecological resilience) truéc cac bién déi va su kién khi hau [8]. 


Vai tro cla thi trudng tin chi carbon la gilp phan bé nguén Iuc va nh&n luc mot cach téi uu dé trung 
hoa carbon, qua do gitp giai quyét cudéc khung hoang khi hau. Gia su’ rang nhan dinh nay la dung 
(trén thuc té thi khéng), thi co ché nhu vay ciing phai gitip giai quyét van dé mat da dang sinh hoc, vi 
day la hai van dé cé méi lién hé chat ché va tac d6ng lan nhau. Tuy nhién, di€u dé khdng thé xay ra, 
vi cdc loai d& tuyét chung kh6éng thé dudc hoi sinh théng qua cac co ché thi trudng. 


Mét s6 nha kinh té c6é thé lap luan rang can cé mét thi trudng tin chi da dang sinh hoc riéng biét dé 
giai quyét van dé nay. Nhung cau hdi dat ra la chung ta can bao nhiéu tién dé bao tén va bao vé hang 
ty sinh vat bién, trong do cé nhiéu loai cling vdi chic nang sinh thai cua ching ma con ngu@éi chua 
ttrng biét dén, khdi su ndéng lén cua bién toan cau. Trong vai naém qua, cac su kién sinh vat chét hang 
loat dién ra 6 khap noi trén thé gidi. Ngay ca loai chim canh cut 6 Nam Cut, khu vuc ma con nguéi 
chua bao gid nghi phai can tdi su bao t6n va bao vé cua con ngudi, cling dang chiu chung tham canh 
dé [9]. Ma cho du cé muon thi chung ta cé thé lam dugc gi khi ma cach bao t6n va bao vé té6t nhat d 
Nam Cuc la khién cho bang dting tan?! 


Bén canh su khong phu hop dé gitp giam phat thai, thi trudng tin chi carbon con cé rui ro bi va khi 
hda nham tao ra cac rao can thudng mai hoac gay bat Idi cho cac ddi thu canh tranh trén thi trudng 
toan cau. Mot vi du dién hinh la Co ché Diéu chinh Bién gidi Carbon (CBAM) ma Lién minh Chau Au 
(EU) dua ra vao nam 2021, mdt cong cu chinh sach khi hau sang tao nhung gay tranh cai. CBAM, mot 
dang thué bién gidi carbon, cho phép EU ap dat cac khoan phi b6é sung déi vdi cdc déi tac thuong mai 
nham khuyén khich ho tuan thu cdc quy dinh vé mdi truéng va cam két chuyén ddi nang lugng cua 
EU. Trong khi mdt sé nguGdi coi sang kién nay la can thiét, nd da tao ra su phan doi va cac thach thtrc 
phap ly, vdi nhitng ngudi chi trich cho rang EU dang bién chuong trinh nghi su vé khi hau thanh mét 
vi khi kinh té. Tai COP26 ndém 2021, Thu tuGng Bi Alexander De Croo da nhan xét rang cac chién ludc 
giam carbon tién tin cla EU cé thé dudc sue dung “gan nhu nhu mot vii khi thuong mai” [10]. 


Thuc té, m6t co ché giao dich va quy dinh carbon, tuéng chtrng hgp ly, cé thé tré thanh co hdi dé cac 
quéc gia giau co mua tin chi carbon gia re tr cac nuGc nghéo hon va sau do ban lai cho chinh nhifng 
nudc nay khi ho xuat khau san pham sang EU vdi gia cao. Chang han, cdc cong ty giao dich carbon 
cula EU cé thé mua tin chi tr Indonesia vdi gid 5 USD nhung sau do ban né lai vdi gid 100 USD trén thi 
trudng EU cho chinh cdc céng ty culla Indonesia. Sau dé, doanh thu ttr loai thué nay sé dudc phan bé 
cho cac quéc gia thanh vién EU va tai tro cho cac ddi tac thudng mai co thu nhap thap hon trong EU 
dé “khuyén khich cdc sang kién kh? carbon” [11]. 


4 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi truong tin chi carbon: Hiéu qua thu té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


Co ché giao dich tin chi carbon cé thé thuic day cdc quéc gia nghéo hon pha huy cdc bé chua carbon tu 


nhién cua minh vi sinh ké, vi du, Indonesia pha rtfng nguyén sinh dé tréng co dau. Trong anh: Cay co 
dau thé ché hau hét cdc mang ring 6 Tay Kalimantan, Indonesia. Anh: www.science.org 


Nhin ttv goc dé nay, dudng nhu chi vdi cac cod ché giao dich va quy dinh carbon, cac qu6éc gia giau cd 
d& cé thé khai thac can kiét tai nguyén cla cdc quéc gia nghéo hon bang cach thuc day ho pha huy 
cac bé chufa carbon tu nhién cua minh vi sinh ké (vi du, Indonesia pha rtrng nguyén sinh dé tréng co 
va khai thac Nickel; Céng hoa Congo pha rtfng nguyén sinh dé khai thac khodng san xuat khau sang 
cac nuGéc EU v.v.). 


HuGng tdi van héa thang du sinh thai 


Nhin chung, co ché thi trudng tin chi carbon co gia tri gilp nang cao nhan thtic cua ngudi dan vé cac 
van dé khi hau va mdi trudng trong diéu kién binh thuGng. Tuy nhién, cac bang chttng dang cho thay 
rang co ché nay khéng phai la gidi phaép pht hop dé giam bién déi khi hau. Khi cdc du an bu dap 
carbon khéng hiéu qua va cac tin chi carbon van tiép tuc duoc ban, thi chang khac nao co ché nay 
dang gian tiép khuyén khich ngu@di tiéu dung mua sam nhiéu hon, déng thdi trdn an ho rang ho khéng 
lam tram trong thém cac cudc khung hoang khi hau va mdi truGng théng qua cai mac “trung hoa 
carbon” [11]. Viéc cac tinh huéng cuc doan dang trd nén can ké, nhu nhiét do Trai dat lan dau tién 
vuot qua gidi han nong lén 1,5°C trong nam nay, la dau hiéu cho chung ta thay can phai nhanh chéng 
thay ddi cach tiép can. No tuong tu nhu cac nguyén tac ké todn duoc sv dung trong thi trudng chtfng 
khoan dé danh gia tinh hinh tai chinh cua mét doanh nghiép, nhifng nguyén tac nay chi cé gia tri dudi 
diéu kién “binh thudng” hoac diéu kién hoat déng lién tuc. Khi mét doanh nghiép dtrng trudc nguy co 
pha san sap xay ra, thong tin tai chinh khéng con co thé dude dién giai theo cach “binh thudng” nira 


5 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi truong tin chi carbon: Hiéu qua thu té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


(iio: 


Dé thi trudng tin chi carbon nhu hién nay cé thé tao ra tac dung gitp giam khi thai GHG va bién doi 
khi hau toan cau, thi tdi thigu chung ta phai ap dung dudc nguyén ly ban dan (semiconducting 
principle) vao trong co ché chuyén déi giifa gia tri tién té va mdi sinh. Cu thé, gid tri mdi trudng cé thé 
duc chuyén déi thanh gia tri tian té, nhung KHONG phai ngu%c lai [11]. Xay dung van hoa thang du 
sinh thai (eco-surplus culture) trong x& héi la diéu kién ti€n quyét dé trién khai duoc nguyén ly ban 
dan [13]. Day la van héa nham dinh hinh lai hé thoéng niém tin va gia tri cla con ngudi, hudng tdi 
giam thiéu tac déng tiéu cuc lén méi truéng, dong thdi thic day bao t6n va phuc hdi thién nhién. 
Ngoai ra, su nhat tri va hop tac dong vai tro cuc ky quan trong dé thuc hién nguyén ly ban dan, vi thé 
cac bén lién quan can tranh vii khi hda cac nd luc chéng bién ddi khi hau cho cdc muc tiéu kinh té, 
chinh tri, va dia chinh tri [14]. 


Tai liéu tham khao 


[1] Wiesmeth H. (2012). Environmental economics: Theory and policy in equilibrium. Springer. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05929-2 


[2] Milman O. (2024). Record-breaking increase in CO2 levels in world’s atmosphere. https:// 
www.theguardian.com/environment/article/2024/may/09/carbon-dioxide-atmosphere-record 


[3] Lakhani N. (2023). Revealed: top carbon offset projects may not cut planet-heating emissions. 
https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions- 
greenhouse-gases 


[4] Greenfield P. (2024). Market value of carbon offsets drops 61%, report finds. https:// 
www.theguardian.com/environment/article/2024/may/31/market-value-of-carbon-offsets-drops-61- 
aoe 


[5] Hanley N, Barbier EB. (2009). Pricing nature: cost-benefit analysis and environmental policy. 
Edward Elgar Publishing. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/pricing-nature-9781845427894.html 


[6] Cole LE, Bhagwat SA, Willis KJ. (2014). Recovery and resilience of tropical forests after 
disturbance. Nature Communications, 5(1), 3906. https://www.nature.com/articles/ncomms4906 


[7] Hoang VQ, Hoang NM, Son NH. (2023). Khéng hy sinh rttng dé phat trién kinh té - x& hdi: Viét 


Nam lua chon Idi hai hoa, can bang sinh thai. https://dangcongsan.org.vn/hoidonglyluan/Lists/ 
XayDungDang/View_Detail.aspx?ItemID=198 


6 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


Thi truong tin chi carbon: Hiéu qua thu té dén dau? https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/thi-truong-tin-chi-carbon-hieu-q... 


[8] McElwee P. (2021). Climate change and biodiversity loss: two sides of the same coin. Current 
History, 120(829), 295-300. https://doi.org/10.1525/curh.2021.120.829.295 


[9] Fretwell PT, Boutet A, Ratcliffe N. (2023). Record low 2022 Antarctic sea ice led to catastrophic 
breeding failure of emperor penguins. Communications Earth and Environment, 4(1), 273. https:// 
www.nature.com/articles/s43247-023-00927-x 


[10] FORESIGHT Climate & Energy. (2019). The EU’s new trade weapon. https://energycentral.com/c/ 
ec/eu%E2%80%99s-new-trade-weapon 


[11] Vuong QH, Nguyen MH. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and 
Information Theories. AISDL. https://www.amazon.com/dp/BOD98L5K44/ 


[12] Vuong QH, Nguyen MH. (2024). Further on informational quanta, interactions, and entropy under 
the granular view of value formation. https://books.google.com/books/about?id=vy4ZEQAAQBA]J 


[13] Nguyen MH, Jones, TE. (2022). Building eco-surplus culture among urban residents as a novel 
strategy to improve finance for conservation in protected areas. Humanities and Social Sciences 
Communications, 9, 426. https://www.nature.com/articles/s41599-022-01441-9 

[14] Hoang VQ, Phuong LV, Hoang NM. (2023). Ban vé “vi khi héda” nghi su chéng khung hoang khi 


hau va sinh thai: Rui ro, thuc té va hau qua. https://kinhtevadubao.vn/ban-ve-vu-khi-hoa-nghi-su- 
chong-khung-hoang-khi-hau-va-sinh-thai-rui-ro-thuc-te-va-hau-qua-27651.html 


Nguyén Minh Hoang/Dai hoc Phenikaa 


7 of 7 8/16/2024, 3:05 PM 


